Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần 


Nguyễn Ý Thuần 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần 


Nguyễn Ý Thuần 
Sơ nét về Nguyễn Ý Thuần 


Sinh tại Hà Nội, lớn lên tại Nha Trang. 

Trước 30 tháng tư năm 1975: 

- Đi tu 

- Đi học 

- Đi lính 

Sau 30 tháng tư năm 1975: 

- Đi tù 

- Đi Mỹ 

Hiện tại: 

- Đi làm 

Bắt đầu viết năm 1985 trên Làng Văn, Văn Học, Nhân Văn, 
Ngày Nay, Thế Kỷ 21, Văn Uyển, Hợp Lưu, Người Việt, Người 
Việt Tự Do, Người Việt Bắc Cali v.v... 

- Năm 1986 làm Thư Ký Toà Soạn tạp chí Ngày Nay tại 
Wichita, Kansas 

- Năm 1987 làm Tổng Thư Ký nhật báo Việt Nam tại Santa 
Anna, California. 

- Từ năm 1988 đến 1989 làm Tổng Thư Ký nhật báo Người 
Việt Bắc Cali tại San Jose, California 

- Từ tháng 9 năm 1989 đến 1994 làm Chủ Bút tuần báo 
Người Việt Tự Do tại San Jose, California. 

- Cùng Cao Xuân Huy và Nguyễn Đức Lập chủ trương nhà 
xuất bản Thời Văn. 

Sách đã in: 

- Tối Tháng Năm Tại Quán Ăn Đường Fifth: Tập truyện ngắn, 


Văn Nghệ xuất bản năm 1989. 

- Sơi Chỉ Trong Hồn: Truyện dài, Thời Văn xuất bản năm 1990 
- Người Lính Còn Lại: truyện ngắn, Nhân Văn xuất bản năm 
1991 

- Ở Chốn Không Quen: truyện ngắn, Thời Văn xuất bản năm 
1993. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: dactrung.com 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2004 


